Trải nghiệm tính năng đàm thoại 2 chiều trên 
Home Camera Viettel 


Đàm thoại 2 chiều là gì Là chức năng giúp hai hay nhiều người liên lạc, trò chuyện 
với nhau một cách dễ dàng thông qua webcam. Lúc này, camera giám sát được coi 
là thiết bị kết nối trung gian. Thay vì chỉ ghi lại hình ảnh hay âm thanh, camera đàm 
thoại 2 chiều có thê phát âm thanh từ đầu bên kia. Để hình dung rõ hơn về chức năng 
này của camera giám sát, hãy liên tưởng đến hoạt động của webcam trên máy tính 
và camera trên điện thoại di động. Vì chúng được nhận xét là có cách hoạt động 
tương tự nhau. Tuy nhiên, chỉ những camera [P Wifi thông minh có tích hợp loa và 


micro mới sử dụng được chức năng này. 


ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU 
TRÊN THIẾT BỊ 
HOME CAMERA VIETTEL 


\' 1800.8168 œ¡a on viettet 


telecorm 


Lợi ích gọi 2 chiều trên Home Camera Viettel Đối với những gia đình có trẻ em, 
người già hay người giúp việc, Camera Viettel Home đàm thoại 2 chiều được coi là 
trợ thủ đắc lực giúp khách hàng an tâm mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể trò chuyện trực 
tiếp với các thành viên trong gia đình để giúp họ cảm thấy được quan tâm ngay cả 


khi bạn không có ở nhà. 


Trong quá trình quản lý việc học của con, bạn không chỉ có thể quan sát xem trẻ có 
học bài hay không mà còn có thể bật micro để nhắc nhở trẻ tuân thủ thời gian làm 
việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Hoặc bạn cũng nhanh chóng nói với bảng để đưa ra cảnh 
báo khi phát hiện nguy hiểm trong trò chơi của con mình. Với người giúp việc gia 
đình, bạn có thể dễ dàng hướng dẫn họ những việc cần làm nếu bạn thấy họ lúng 
túng và kém thông thạo. Hướng dẫn khách hàng sử dụng tính năng đàm thoại 2 chiều 
trên Home Camera Viettel Đề sử dụng tính năng đàm thoại 2 chiều từ xa thông qua 
Home Camera Viettel, khách hàng chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản sau: - 
Mở ứng dụng VHome có sẵn trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng và đăng nhập 
tài khoản (nếu khách hàng chưa có ứng dụng VHome có thê tìm trên kho ứng dụng 
CH Play (HĐH Android) hoặc App Store (HĐH 1OS) ). - Vào giao diện quản lý, sau 
đó bật micro đề liên lạc, trò chuyện với người thân ở gần camera. 

VHome được thiết kế với giao diện tinh tế, đơn giản đảm bảo mang lại trải nghiệm 
tốt nhất cho người dùng. Đảm bảo khách hàng luôn nhanh chóng và dễ dàng khi sử 
dụng các tính năng của ứng dụng VHome. Qua những chia sẻ trên hi vọng đã giúp 
quý khách hàng hiểu được vai trò và tầm quan trọng của thiết bị camera Home 
Camera Viettel đàm thoại 2 chiều. Quý độc giả quan tâm đến sản phẩm Camera gia 
đình Viettel vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1S008168 (miễn phí) để được tư vấn 
và hỗ trợ nhanh nhất! 


Xem chỉ tiết tại: 


https://v1ettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/trai-nshiem-tinh-nanø-dam-thoa1-2-ch1eu-tren- 


thiet-bi-home-camera-viettel/1 1038176 


